


CÁC NGHI THỨC THÔNG THƯỜNG 
TRONG ĐỜI SỐNG 
The Buddhist Wau 


Hòa thượng K. S. DHAMMANANDA 


Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG dịch 





CÁC NGHI THỨC THÔNG THƯỜNG 
TRONG ĐỜI SÔNG 


Hòa thượng K. Sri Dhammananda 
Malaysia, 1989 


Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 
California, USA, 1997 


Bình Anson trình bàu 
Phiên bản: 17/12/2020 8:46 PM 


MỤC LỤC 


Dẫn nhập 


Bổn phận cha mẹ 

Khóa lễ câu phước cho các em 
Tại sao nương tựa nơi Phật? 
Giáo dục và văn hóa người Phật tử 
Hôn nhân 

Nghi thức tôn giáo 

Những điều cấm ky 

Bùa chú và ma thuật 

Hình ảnh, nước thánh, xâu chuỗi 
Ốm đau 

Chết 

Trước tang lễ 

Tang lễ 

Chôn và hỏa táng 

Lưu giữ tro cốt 

Thời gian để tang 

Nghi thức sau tang lễ 

Bố thí cúng dường 


Kết luận 


DẪN NHẬP 


Những trường hợp vui như sinh con, hôn nhân và những 
trường hợp buồn như đau yếu, qua đời của kiếp người đều 
cần đến một số nghi thức được triển khai ở mọi xã hội từ 
thời thuợng cổ. Những nghi thức này, đã có từ trước khi 
những tôn giáo lớn được thành lập trên thế giới, được 
truyền thừa từ cha ông chúng ta, và qua dòng thời gian, 
lần hồi trở thành hình thức thực hành truyền thống và tập 
quán cho đến ngày nay. Chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng 
nhiều nghi thức này vì thiếu hiểu biết và vì e ngại không 
dám thay đổi hay loại bỏ, dù chúng ta đã tiếp nhận được 
một nền giáo dục hiện đại và một lối sống tiên tiến. 

Đặc biệt nghi thức trong trường hợp đau buồn như có 
người chết hay tang lễ vẫn được thực hành trong huyền bí 
và dị đoan. Phải chi tiêu một số tiền lớn cho việc này quả 
là một gánh nặng cho tang quyến. Đó là lý do chính khiến 
một số đông Phật tử đã đổi đạo vì lẽ nguyên nhân này là 
lợi khí cho những người của tôn giáo khác nhắm mũi dùi 
đả kích vào người theo đạo Phật. Tối ư khẩn thiết cho tất 
cả các cộng đồng Phật giáo tại tất cả các quốc gia trên thế 
giới phải tỉnh thức về tình trạng này và can đảm cố gắng 
cải cách nghi thức và nghi lễ thực hành cho phù hợp đúng 
nguyên tắc tôn giáo của đạo Phật. 


Tập sách này trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu một 
số nghi thức để thực hành trong những dịp buồn và vui 
trong đời người Phật tử. Hy vọng người theo đạo Phật sẽ 
cố gắng hiểu biết các nghỉ thức này và áp dụng khi cần 
đến. Làm được như vậy, người Phật tử không những đạt 
được mãn nguyện và niềm an lạc trong kiến thức, thực 


6 


hành đúng nghi thức Phật giáo mà còn đề cao được tôn 
giáo của mình trước mắt những người thuộc tôn giáo khác. 


Tan Teik Beng, Hội Trưởng 
Hội truyền Bá Phật giáo Malaysia 


ko 


CÁC NGHI THỨC THÔNG THƯỜNG TRONG 
ĐỜI SỐNG 


BỔN PHẬN CHA MẸ TRONG VIỆC NUÔI NẤNG 
CON CÁI 


Sinh con là một dịp vui mừng. Có con và nuôi dưỡng con 
cái là một cuộc hành trinh thể hiện trên niềm vui và tin 
tưởng. Đồng thời nó cũng có nghĩa là cuộc khởi đầu của 
một thời gian dài hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ. Dù 
rằng con người đã tiến rất xa trên bực thang tiến hóa, 
những trẻ nhỏ vẫn cần một thời gian dài mới trưởng thành 
và tự lập được. Cha mẹ với bổn phận nặng nề chịu trách 
nhiệm săn sóc và nuôi duỡng chúng cho đến khi chúng 
thành người hữu dụng. Tuy nhiên qua nhiều thế kỷ, xã hội 
đã triển khai một phương pháp được thử nghiệm kết quả 
rất tốt để hướng dẫn các bậc cha mẹ trong việc nuôi nấng 
con cái. Trong mối quan hệ này, tôn giáo là vai trò chính 
cung cấp cho cha mẹ một phương thức tổ chức để huấn 
luyện đứa trẻ về đạo đức, cách cư xử và luân lý. Trong Phật 
giáo, Đức Phật đã cho cho các bậc cha mẹ lời khuyên dạy 
rất hữu ích về nhiệm vụ đối với đứa trẻ và ngược lại. Kinh 
Giáo thọ Thi-ca-la-việt (DN 31) có lẽ là lời khuyên tốt nhất 
trong những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nêu một 
trường hợp khi Ngài thấy một thanh niên trẻ đang thực thi 
một nghi thức đơn giản là cúi lạy sáu hướng (bắc, nam, 
đông, tây trên, dưới). Hỏi thanh niên này về ý nghĩa và 
mục đích của hành động lễ lạy này, người thanh niên trả 
lời không biết và anh chỉ làm theo lời khuyên bảo của 
người cha đã qua đời. Đức Phật đặc biệt không trách cứ 


8 


thanh niên thi triển nghi thức trên nhưng Ngài đã giảng 
dạy ý nghĩa hữu ích của việc thực hành lễ lạy này. Ngài 
nói hành động biểu lộ lòng tôn kính sáu hướng có nghĩa là 
tôn kính việc chu toàn nhiệm vụ và bổn phận với cha mẹ, 
thầy dạy, hàng giáo phẩm, vợ, con cái và người làm. Trên 
đây, chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh sự tương quan 
giữa mọi người nhưng đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Cha 
mẹ phải săn sóc con cái và cho con quyền độc lập khi thời 
điểm đến và cho con thừa hưởng gia tài đúng lúc. Mặt 
khác, về phần con cái cũng phải có bổn phận phải săn sóc 
và thể hiện hết lòng hiếu kính cha mẹ. Điều này phải được 
thực thi từ sự tương kính và biết ơn cha mẹ chứ không phải 
vì mong muốn được lợi lạc mà làm vậy. Nơi đây cho thấy 
có một mối liên quan mật thiết giữa tôn giáo và sự liên hệ 
cha mẹ, con cái. Bậc cha mẹ đừng quên ý nghĩa của tôn 
giáo khi đứa trẻ ra đời. Gia đình phải phát triển mối tương 
quan tế nhị về tôn giáo đã được thiết lập hầu tránh lầm 
lẫn. 


Cha mẹ có bổn phận phát triển mối tương quan căn cứ trên 
gia tài văn hóa và tôn giáo. Trong khi các người của tôn 
giáo khác bắt buộc thi hành các lễ rửa tội, đặt tên thánh 
chính thức cho đứa trẻ, cha mẹ người Phật tử chỉ cần mang 
đứa trẻ đến chùa để xác nhận lại niềm tin vào Tam Bảo — 
nương tựa vào Đức Phật, Pháp và Tăng Già. Có nơi nương 
tựa vào Tam Bảo, chính các bậc cha mẹ cảm thấy tin tưởng 
trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ và an lòng vì đứa trẻ được 
che chở không còn sợ hãi ma quỷ. Chúng ta không thể chối 
bỏ sự hiện hữu các lực lượng ma quỷ chung quanh chúng 
ta hiểm ác với con người và có thể gây tai hại. Mang đứa 
trẻ đến chùa và một khóa cầu nguyện thiêng liêng theo 
truyền thống cầu phước cho em nhất định tạo phúc lợi cho 


9 


em. Việc trên đây cũng được coi như là bước đầu trong 
việc liên hệ với chùa từ khi em còn trứng nước, sư kiện này 
trở thành một phần hay một mảnh trong đời sống của đứa 
trẻ. Thói quen trên nếu được tiếp tục gìn giữ cho đến lúc 
trưởng thành sẽ đem lại lợi ích lúc gặp khó khăn. 


KHÓA LỄ CẦU PHƯỚC CHO CÁC EM NHỎ 


Tụng kinh đem hiệu quả tốt cho em nhỏ. Được biết trong 
lúc Đức Phật còn tại thế, khi một em nhỏ trong trường hợp 
nguy kịch vì ảnh hưởng của ma quỷ bên ngoài, đem đến 
trưóc mặt Phật, Đức Phật ra lệnh cho tất cả các thầy tụng 
kinh cầu nguyện cho em. Kết quả là đứa bé đã thoát chết 
và sống tới già. Do vậy em được gọi là Auuuaddhana có 
nghĩa là “sốe i£u“ vì không còn sợ bị chết non. 


TẠI SAO CHÚNG TA TÌM NƯƠNG TỰA NƠI ĐỨC 
PHẬT? 


Khi những người tin tưởng vào thượng đế, lúc sợ hãi, buồn 
thảm hay gập khó khăn, họ thường cầu nguyện để được 
giúp đỡ và che chở. Nhiều Phật tử hỏi là có thể quay về với 
ai khi gặp phải trường hợp bất an. Trong trường hợp này 
người Phật tử nhớ tới Phật trong tâm trí đề tìm sự bằng an. 
Chắc chắn là quan niệm về thượng đế của người Phật tử 
khác hăn với các tôn giáo khác nhưng khi suy gẫm về các 
đức hạnh cao cả của Đức Phật, những chiến thắng vĩ đại 
của Ngài, những đặc tính bình tĩnh và cao thượng của 
Ngài, đầu óc người Phật tử sẽ bình tĩnh lại và sẽ đạt được 
lòng tự tin. Cả đến những người thuộc tôn giáo khác nói 
rằng thượng đế không phải là một người, nhưng là một 


10 


sức mạnh được nhân cách hóa trong đầu óc. Khi đầu óc 
bình tĩnh, sung mãn, tập trung vào sức mạnh ấy, họ ở 
trong tư thế có thể đối đầu với các xáo trộn, lượng định 
được những khó khăn và tìm cách vượt qua được. Người 
Phật tử giải quyết các khó khăn bằng đường lối tương tự là 
gợi trong tâm trí hình ảnh của Đức Phật. Đương nhiên 
những khó khăn của chúng ta là do nguyên nhân nơi tâm 
trí của chúng ta nên tâm trí của ta duy nhất có thể giải 
quyết vấn đề qua hiểu biết và tự tin. Vậy nên sự hiểu biết 
về Pháp rất là quan trọng. Khi tâm trí sung mãn qua cảm 
hứng và thành tâm đối với Đức Phật, cảm nghĩ bị bơ vơ,sợ 
hãi ma quỷ, cô đơn sẽ không còn và ta sẽ lấy lại lòng tự tin. 
Điều này có nghĩa là tìm nương tựa nơi Đức Phật. 


Trong khi tìm nơi nương tựa cho con em tại chùa, có thể 
dâng cúng hoa, hương, nến hay trái cây tại chánh điện và 
cung thỉnh thây trụ trì tụng kinh cầu phước cho đứa trẻ. 
Nếu muốn hơn nữa, có thể xin thầy trụ trì đặt cho em một 
pháp danh. 


Lúc đứa trẻ đang lớn, trách nhiệm của cha mẹ là thường 
xuyên đem em đến chùa để có thể gần gũi các thiện-trí- 
thức, nghe những bài giảng đơn giản và những bài thuyết 
pháp; lợi lạc bắt ngưồn từ đó. Trong thời gian này đứa trẻ 
sẽ quen thuộc với việc hành trì và sẽ cảm thấy thoải mái 
giữa bầu không khí thanh tịnh của ngôi chùa. Lẽ di nhiên 
đứa trẻ phải được mang đến chùa vào những khóa câu 
phước đặc biệt trong những dịp như ngày tựu trường, 
ngày thi, sinh nhật và những dịp vui khác. Khi đứa trẻ 
nghe những lời tụng kinh thường xuyên, chúng sẽ tự cảm 
thấy lòng tin tưởng vô biên vì chúng hiểu tụng kinh đem 
lợi lạc và cảm thấy được che chở. Cho nên chúng sẽ có 
khuynh hướng ngày một làm tốt hơn bất cứ công việc gì 


11 


phải làm, và kết quả, chúng không còn bồn chồn lo lắng 
mà cảm thấy vũng tâm không còn khiếp sợ bị bỏ rơi không 
được giúp đỡ. 


GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA NGƯỜI PHẬT TỬ - 
HÀNH TRÌ. 


Phương thức hữu hiệu để trình bày các bài giáo lý cho các 
em về luân lý và đạo đức là dùng các hình ảnh, các bức 
minh họa, các ký hiệu tôn giáo và các bài nói về huyền 
thoại và các mẩu chuyện về Phật giáo. Phương pháp này 
giúp cho nhiều người nhớ lại, đặc blệt các em nhỏ, khiến 
việc nhận thức giá trị Phật giáo càng tốt đẹp hơn. Những 
màn trình diễn trên sân khấu hay các bức hoạt họa mô tả 
lịch sử, các huyền thoại về Đức Phật cũng tạo một ắn tượng 
tốt và trường cửu trong đầu óc các em. 


Dìu đắt các em trên con đường chính đáng, các bậc cha mẹ 
phải tự mình làm gương và phải sống một cuộc đời lý 
tuởng. Không thể nào có được các con em xứng đáng từ 
nơi những bậc cha mẹ không xứng đáng. Ngoài phần 
khuynh hướng do Nghiệp quả, các em cũng bị ảnh hưởng 
bởi những tật xấu và phẩm hạnh của cha mẹ. Các bậc cha 
mẹ hữu trách nên cẩn thận không nên truyền thừa cho con 
cái những nét tiêu cực của mình. 

Lời khuyên của Đức Phật về truyền thống và tập tục là 
không nên chấp nhận hay bác bỏ ngay bất cứ điều gì mà 
không thực hiện xem điều đó có ý nghĩa và hữu dụng 
không. Điều này không cần nhấn mạnh về những phương 
pháp này khi một người đã hiểu rõ Pháp và có một cuộc 
sống có ý nghĩa. Đức Phật dạy, dù phương pháp nào mà 
chúng ta áp dụng để rèn luyện tâm trí, thái độ của chúng 


12 


ta phải được coi như một người đã dùng cái bè để qua 
sông. Sau khi vượt qua sông, người đó không cần phải bám 
vào cái bè nữa mà bỏ lại bên bờ rồi tiếp tục cuộc hành trình. 
Tương tự như vậy, việc thực hành văn hóa chỉ được coi 
như là phụ giúp cho việc đạt cảm hứng chứ không phải là 
cứu cánh. 


Việc thực hành văn hóa của người Phật tử thay đổi từ nước 
này qua nước khác. Khi thực hiện những truyền thống văn 
hóa này, chúng ta phải cẩn thận không nên phân loại Phật 
giáo như thuộc riêng rẽ của bất cứ một ai cả. Thí dụ như 
chúng ta không nên phân biệt Phật giáo Trung Hoa, Phật 
giáo Tích Lan, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Thái Lan, 
Phật giáo Miến Điện, hay Phật giáo Tây Tạng. Phân biệt 
tạo bất hòa, kỳ thị và hiểu nhầm. Chúng ta cũng nên nhận 
thức một số gọi là các nhà lãnh đạo Phật giáo đang hết sức 
phát huy uy lực của mình với nhãn hiệu Phật giáo bằng 
cách áp dụng mọi dạng thức thực hành và quan niệm như 
bùa ngải, thần thông, thần bí và siêu nhiên để bịp bợm 
quần chúng. Những hành động vô lương tâm này được 
thực thi hoàn toàn không có những điều mà Đức Phật đã 
nói về việc hành đạo. 

Một việc thực hành thông thường nữa giữa những người 
Phật tử là tổ chức khóa lễ câu phước khi dọn về nhà mới. 
Bất cứ lúc nào khi dọn vào một khu gia cư mới, hay rời chỗ 
ở, theo tập tục thông thường người Phật tử cung thỉnh các 
thầy đến làm lễ cầu phước để bảo đảm nơi mới đến được 
che chở khỏi ma quỷ, mọi người đều được an vui ;hạnh 
phúc, an lạc và hài hòa tỏa khắp nơi. Tương tự như vậy, 
các buổi lễ cầu phước cững được thi hành khi bắt đầu khai 
trương việc buôn bán hay bất cứ lúc nào việc buôn bán 
được khởi sự. 


13 


HỒN NHÂN 

Theo Đức Phật, khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, bổn 
phận của cha mẹ là phải tìm kiếm một người vợ xứng đáng 
cho con cái. Lẽ dĩ nhiên việc này không còn là một tập 
quán trong xã hội hiện đại, tuy nhiên cha mẹ vẫn là người 
giúp đỡ, hỗ trợ khi đứa con bắt đầu tìm kiếm một ý trung 
nhân xứng đôi vừa lứa. Đây là dịp tốt nhất cho cha mẹ 
không những giúp về vật chất mà còn cho con cái những 
lòi khuyên kín đáo, hướng dẫn chúng trong việc chọn lựa 
người bạn đường thích hợp hầu tránh được các các chông 
gai cạm bẫy trên đời. Nếu đứa trẻ thường xuyên đến chùa, 
chúng có nhiều cơ hội để kết giao với các bạn Phật tử đồng 
lứa tuổi, cùng nhau chia sẻ giá trị và lợi ích của tôn giáo và 
trở thành những người bạn đường tốt. 

Nhận thấy nhiều Phật tử có khuynh hướng quên bổn phận 
thiêng liêng vào những dịp quan trọng và thuận lợi nhất 
trong đời sống - hôn nhân của họ. Theo phong tục tại các 
nước Phật giáo, các vị sư thường được mời đến nhà trong 
địp lễ hỏi để làm lễ câu phước. Lễ này có thể tổ chức trước 
hay sau ngày cưới. Lễ cưới thường được tổ chức tại nơi thị 
thực hôn thú hay tại các nhà đương sự. Mong mỏi tất cả 
các cặp vợ chồng đều chu toàn bổn phận trên khi làm lễ 
cưới. Lễ vật dâng cúng đơn giản như hoa, hương và nến 
được dùng trong lễ cầu phước ngắn với sự có mặt của cả 
cha mẹ đôi bên trai, gái, thân quyến và bạn hữu. Lễ cầu 
phước trên tổ chức vào một ngày thuận tiện, chắc chắn là 
một đóng góp tinh thân đáng kể cho việc thành công, an 
lạc, hài hòa, và hạnh phúc cho tân lang và tân giai nhân. 


14 


Mê đắm không thôi không phải là một căn bản đầy đủ cho 
một hôn nhân thành công; cho nên giới trẻ phải đuợc 
khuyên bảo thực thi phần tâm linh trước khi phát nguyện. 
Khi một cặp tiến hành việc hôn nhân bằng cách theo đúng 
giáo lý, cặp đó được kính trọng hơn về thể chế tổ chức, và 
đương nhiên cặp này quay về với tôn giáo lúc tính thân 
căng thăng giao động để tìm thấy nguồn an lạc. 


Sau lễ cưới vui vẻ, cặp vợ chồng mới này phải tự chính 
mình cố gắng trở nên bậc cha mẹ thuần thành có trách 
nhiệm về những đứa con tương lai của mình. 


NGHI THỨC TÔN GIÁO 


Mặc dù các nghi thức, lễ nghi và các cuộc lễ không được 
các bậc trí thức tán đồng, nhưng việc hành đạo này lại 
quan trọng trong việc phát triển và duy trì phương diện 
thành tâm trong tôn giáo và tạo một ý niệm cảm hứng giữa 
quần chúng. Đối với đa số, phát triển lòng thành tâm là 
bước quan trọng nhất đối với việc kinh nghiệm học hỏi của 
một tôn giáo. Không có phương diện thành tâm và văn hóa 
gắn liền với Phật giáo, ta có thể bị sa ngã vào một niềm tin 
và hành đạo khác, dù chúng ta nhận thức là việc hành đạo 
như vậy có thể tiến đến dị đoan và niềm tin mù quáng. 


Rất quan trọng cho tôn giáo có một số nghi lễ không 
phương hại và một số thực hành hữu lý cho con người để 
nói lên lòng thành và những cảm nghĩ tâm linh. Nhiều 
cuộc lễ Phật giáo giúp việc trau đồi các thói quen tốt và 
cảm nghĩ tích cực giữa những tín đồ khiến họ trở nên 
những người khoan dung, thận trọng và học thức hơn. Khi 
thi triển với sự hiểu biết và nghiêm chỉnh, việc thực hành 
nghi lễ truyền thống như vậy làm vững mạnh thêm niềm 


15 


tin không phải chỉ như ý kiến của người trí thức. Phật giáo 
không có thành tâm sẽ lạnh lẽo, rời rạc và trừu tượng. 


NHỮNG ĐIỂU CẤM KY 


Đa số mỗi sắc dân đều có những điều cấm ky riêng của họ. 
Mỗi sắc dân đều có niềm tin duy linh riêng của mình và bị 
ảnh hưởng lẫn nhau. Vì ngu si, sợ hãi và dị đoan mỗi sắc 
dân có khuynh hướng chấp nhận niềm tin của người khác 
thay vì nghiên cứu một cách hợp lý và loại bỏ nếu không 
thích đáng với xã hội hiện đại. Chăng hạn, nhiều cộng 
đồng Á châu tin là không nên cắt móng tay lúc trời tối hay 
gội đầu vào một số ngày nào đó trong tuần. Một số người 
nghĩ rằng xui xẻo khi gặp một nhà tu trọc đầu sáng sớm 
trong khi một số lại không quét nhà khi trời đã tối. Họ còn 
tin là không nên mang thịt đi lúc ban đêm vì sợ hãi là có 
thể thu hút ma quỷ. Một vài bậc cha mẹ khuyên con cái 
nên mang theo một thanh sắt để tránh ma. Lại có những 
người tin là chó tru lên hay cú kêu ban đêm là những điểm 
sui sẻo và nháy mặt bên trái là điểm gở. Một số người coi 
những việc trên là những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng 
những ai không lưu ý gì đến những việc đó thì chăng sợ 
hãi và chăng lo âu. 

Thái độ của người Phật tử về những niềm tin trên như thế 
nào? Suy nghĩ chính đáng chấm dứt nơi đâu và dị đoan 
phát khởi ở đâu? Tất cả đều bắt nguồn từ sự sợ hãi cái 
không biết của chúng ta. Đôi khi phải có lý do thực hành 
để quan sát một số các niềm tin này. Chăng hạn lý đương 
nhiên là không nên khuyên cắt móng tay vào ban đêm chỉ 
vì, đơn giản ta có thể cắt vào tay lúc tối. Về việc lo sợ ma 
quỷ, Đức Phật nói dạy rằng chừng nào mà chúng ta còn 


16 


đem tình thương yêu đến tất cả chúng sinh có mặt hay 
khuất mặt, chừng nào mà chúng ta không làm hại ai cả 
bằng cách sống hòa hợp và tin tưởng vào sức mạnh của 
Pháp hay Chân Lý dẫn giải bởi Đức Phật, và chừng nào mà 
chúng ta còn phát triển sự hiểu biết chánh đáng bằng cách 
nghiên cứu Giáo Lý, thì không có gì có thể hại ta được. 


Trên đây cũng có nghĩa là chúng ta phải phát triển lòng 
thành và tin tưởng đạo lý bằng cách thường xuyên thăm 
viếng chùa, và bằng cách có những cuộc bàn thảo hữu ích 
với các vị sư để tăng phần hiểu biết về Pháp. Chùa là nơi 
mà ta đạt được nhiều kiến thức và hiểu biết để loại bỏ dị 
đoan và nhổ tận gốc rễ niềm sợ hãi quá đáng trong đầu óc 
các người vô tội. 


BÙA CHÚ VÀ MA THUẬT 


Giữa những cộng đồng Á châu, rất là thông thường người 
dân cho rằng họ là nạn nhân của ma thuật và bùa chú khi 
họ gặp bất hạnh trong đời sống. Khi thấy có điều gì không 
vui xẩy ra, họ thường đi tìm các nhà bói toán, chiêm tỉnh 
gia, đồng cốt và bùa ngải'. Đương nhiên đời sống của 
những người buôn bán về ma thuật, bùa chú trông vào 
việc nói với khách hàng là có điều gì sai hay một vài ma 
lực xử dụng bởi người nào đó đã mang rủi ro cho gia đình. 
Rồi họ bảo là họ có thể chống lại các ma lực đó và đòi một 
số tiền lớn để chữa trị. Kết quả duy nhất là túi tiền của các 
nạn nhân nhẹ dạ này càng ngày càng vơi đi và cuối cùng 
không có một kết quả nào đạt được nơi người bói tướng 
kinh nghiệm này. Phật giáo đại chúng cũng không tránh 
khỏi những quỷ kế của bọn lang băm và bịp bợm, bọn này 
đã dám đội lốt nhà sư để kiếm tiền của các nạn nhân nhẹ 


17 


dạ. Cho nên Đức Phật đã khăng định là nhiều những bất 
hạnh của chúng ta được tạo ra chính bởi tâm trí không 
thanh tịnh, không được huấn luyện và đường lối duy nhất 
để vượt qua là do sự cố gắng mở mang trí tuệ và tầm hiểu 
biết của chúng ta. 


Người Phật tử sửa chữa các bất hạnh bất cứ loại nào một 
cách khoa học như các phương pháp của khoa thần kinh 
trị liệu hiện đại. Cách này đã được tóm tắt trong phần Hai 
của Tứ Diệu Đế - nguyên nhân của Khổ đau (Tập đế). 
Trước khi chúng ta nhìn vào việc chữa trị các bất hạnh 
(không may, đau yếu, mất người mất của và khó khăn gia 
đình) chúng ta phải biết gốc rễ sinh ra các điều này. Chúng 
ta phải quan sát chính xác cái gì hiện tại đang xẩy ra và 
hiểu biết chỉ có chúng ta mới vượt qua khỏi. Tập trung 
thiện chí, tâm trí sung mãn để hiểu nguyên nhân của vấn 
đề hầu tìm được giải pháp. Trường hợp đau yếu, một đầu 
óc bình tĩnh giúp việc trị liệu đuợc mau chóng. Chỉ trông 
vào siêu nhiên để vượt khỏi các bất hạnh không phải là 
một giải pháp thích ứng để chấm dứt khổ đau. Chúng ta 
phải bình tĩnh phản ảnh biết rằng cái bất hạnh này đến với 
tất cả mọi người trên thế gian này, chúng ta phải nhìn cái 
xẩy ra cho chúng ta một cách chính xác để tìm ra cách giải 
quyết thích ứng. Không phải là do định mệnh - nhưng mỗi 
cá nhân, hãy sử dụng nổ lực đúng cách (Chánh Tinh Tấn) 
có thể tự mình tránh khỏi bất hạnh. 


HÌNH ẢNH, NƯỚC THÁNH, XÂU CHUỖI, BÙA 
PHÉP VÀ THƯ PHÙ 

Xã hội ngày nay được giáo dục tốt hơn xã hội trước đây 
trong quá khứ, tuy nhiên mặc dù những tiến triển rộng lớn 


18 


trên bình diện kiến thức khoa học, nhiều người vẫn đau 
khổ vì sợ hãi, nghi ngờ và bất an. Nguyên nhân gốc rễ là 
do trạng thái của tâm ý xuất phát từ ngu si, giao động và 
tham dục. Vì ngu si về vô thường và cái ta thường còn, 
chúng ta tin vào cái ngã của chúng ta và niềm tin này đưa 
đến tham dục. Chúng ta ham muốn vô độ, sợ mất đi cái 
mà chúng ta đang có. Chúng ta sợ hãi chúng ta sẽ bị hại 
hoặc chúng ta sẽ phải đối đầu với những “rủi ro“. Nghĩ 
như vậy chúng ta phải làm gì? Theo bản năng tự nhiên 
chúng ta quay về với niềm duy linh quá khứ và trông 
mong vào bùa phép, thư phù để che chở chúng ta. Đức 
Phật đã tuyên bố minh bạch là các vật bên ngoài không đủ 
sức để che chở những ai tâm trí yếu đuối và bối rối. Nguồn 
an ninh duy nhất của chúng ta là tìm nương tựa vào kiến 
thức về chân lý của chúng ta và vào việc thực hiện bản chất 
thực tiễn của cái ta và các hiện tượng khác. Một khi chúng 
ta hiểu được không có gì là của ta thì không có gì có thể 
hại ta, chúng ta trở nên vững vàng và tự tin. Không có gì 
có thể hại người, nếu người đó không sợ hãi, không vị kỷ 
hoặc không lừa dối. 


Tuy nhiên điều trên đây không có nghĩa là Phật giáo kết 
tội việc sử dụng một số vật liệu có tính cách tôn giáo như 
dây chuyền có hình ảnh Đức Phật cho chúng ta cảm nghĩ 
an toàn. Nhiều bậc vĩ nhân tìm thấy niềm an ủi và khuây 
khỏa khi ngắm vẻ thanh thoát và bình thản hình ảnh Đức 
Phật. Thủ tướng Ấn Độ, ông Nehru cho biết khi ông bị cầm 
tù bởi người Anh, nguồn an ủi duy nhất của ông là bức 
ảnh nhỏ bé của Đức Phật mà ông mang theo. Đương nhiên, 
hình ảnh này tự nó không có phép thân thông nhưng nó 
tượng trưng phẩm hạnh vĩ đại của Đức Phật, chính Ngài 
luôn luôn bình tĩnh và không sao suyến bởi những cuộc 


19 


tấn công của kẻ địch. Biểu tượng này đã nhắc nhở ông 
Nehru dùng lòng dũng cảm của chính ông bình tĩnh đối 
đầu trước nghịch cảnh. Cũng vậy, chúng ta có theo mang 
ảnh của Đức Phật hay những lời ghi trong kinh khiến cho 
chúng ta lòng tin tưởng. Nhiều kinh ghi phần kết thúc với 
lời cầu nguyện: “Bởi sức mạnh của chân lú nàu, phẩn thắng 
sẽ uề tôi“ hay “Hạnh phúc đến ưới tôi”. Điều này cho thấy là 
Phật tử chúng ta không tin tưởng vào sức mạnh của hình 
ảnh duy linh hay bùa chú, nhưng dây chuyền có tượng 
Phật và những đoạn kinh tụng chỉ là để giúp cho chúng ta 
đạt được sự tin tưởng chính nơi chúng ta. 


Cũng giống như vậy, một số Phật tử tới chùa để xin nước 
cúng và vài đoạn dây để trên kinh để được tập trung chí 
thành tụng niệm. Về tâm lý, việc trên đem cho người sử 
dụng sức mạnh và lòng tin tuởng vì nhắc nhở cho họ về 
chân lý trình bày trong kinh, vốn là những lời Phật dạy. 


ỐM ĐAU 


Mới đây có nhiều chỉ trích nhắm vào các vị lãnh đạo Phật 
giáo cho rằng những người đau yếu không được quan tâm 
đến. Những lời chỉ trích nhấn mạnh là những tín đồ tôn 
giáo khác đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để ủy 
lạo các bệnh nhân. Việc lo lắng về những người đau ốm là 
một điều thực ra rất đáng được ca ngợi. Trong những nước 
Phật giáo, những người thành tâm mời các nhà sư đến 
viếng thăm các người đau yếu, các nhà sư thực ra có thiện 
chí hơn thế nữa, sœn sàng giúp đỡ về phương diện này. 
Thật ra các nhà sư thường thông suốt về việc dùng các 
thuốc truyền thống, thường được tham khảo cố vấn và các 


20 


nhà sư bao giờ cũng tình nguyện giúp đỡ trong các việc 
này. 


Vì một số Phật tử không am tường đạo của mình để phản 
công lại chiến thuật của những người đạo khác, sự hờ hững 
của một số Phật tử này khiến một số tín đồ của đạo khác 
lợi dụng tình trạng và quy nạp những người đạo Phật. 
Những người khác đạo còn đi xa hơn nữa là hứa khả cứu 
rỗi và đem địa ngục ra dọa nạt các nạn nhân theo đường 
lối như vậy để quy nạp họ! Các nhà sư Phật giáo không 
dính líu gì đến việc này cả. Tuy nhiên các nhà sư lúc nào 
cũng đầy thiện chí, khi được các thân quyến bạn bè người 
đau yếu cung thỉnh, đến bệnh viện hay tư gia để thăm 
viếng ủy lạo các bệnh nhân. 


Ốm đau là một phần và một mảnh đời sống thường nhật 
của chúng ta trên thế gian này, và chúng ta phải chấp nhận 
trên con đường tiến bộ. Dù sao, trong trường hợp một 
người bị đau, ngoài việc tìm cách chữa trị theo đường lối 
tiên tiến hiện đại, việc nên làm là mời các nhà sư đến để 
làm lễ cầu an cho mau hết bệnh. Việc cầu an này khi được 
tiếp nhận với một đầu óc thích nghi sẽ mang ảnh hưởng 
tinh thần và tâm lý đáng kể cho bệnh nhân và việc hồi 
phục được mau chóng. Đặc biệt, khi bệnh não có liên quan 
đến thái độ tâm trí người bệnh, lễ cầu an do mộ vị sư giúp 
ích rất nhiều. Chẳng hạn khi tin tưởng nguyên nhân của 
bệnh là do ảnh hưởng xấu bên ngoài hay do ma quỷ, lễ cầu 
an tạo một thái độ tâm lý rất tốt đem đến các làn sóng (tâm 
linh) cho cơ thể giúp cho mau khỏi bệnh. Tuy nhiên, là 
người Phật tử, chúng ta không nên tự chúng ta đầu hàng 
niềm tin sai lầm ma quỷ là nguyên nhân chính của bệnh 
hoạn. 


21 


Lời khuyên của Đức Phật: “Cho dù thân bạn bị bệnh nhưng 
đừng để tâm trí bạn bị bệnh.“ Lời khuyên này quả thật rất 
đúng. Theo lời khuyên này, chúng ta phải được hướng dẫn 
bằng trí thông minh và cảm nghĩ thông thường để tìm 
phương thuốc thích hợp cho bệnh tật của chúng ta hơn là 
tự đầu hàng những dị đoan vô căn cứ. 


CHẾT 

Con người là phải chết và cái chết là điều phải đến. Tuy 
nhiên, rất ít người có thể chấp nhận sự chia lìa hay sợ hãi 
xẩy ra sau cái chết. 

Quá nhiều ngu sĩ giữa hàng Phật tử đối với cái chết và một 
số đã đổi đạo để được một cuộc mai táng “thích đáng” để 
chắc chắn được mau về thiên đường. Gia đình chia rẽ vì 
những đứa con theo đạo khác đã đổi đạo của cha mẹ khi 
cha mẹ sắp chết trên giường bệnh. Một số con cái của Phật 
tử không uy quyền vì không được học hỏi để biết người 
Phật tử chân chính phải làm gì. Cho nên rất quan trọng 
cho các bậc cha mẹ phải di chúc rõ ràng ước nguyện của 
mình để dạy con cái phải làm gì lúc lâm chung. Nhiều 
người ngu si đã kiêng cữ không dự tang lễ trong một thời 
gian nào đó nghĩ rằng nếu không làm như vậy thì sẽ bị rủi 
ro. 


Trẻ em phải được biết ngay từ khi còn nhỏ chết là điều tự 
nhiên trong đời sống. Các em phải được dạy không được 
sợ hãi khi nhìn thấy quan tài hay các tử thi. Các em phải 
biết có ý thức trong tang lễ. Những điều trên đây nếu như 
không được dạy bảo cho em khi các em lớn lên các em sẽ 
bị lạc lõng và sẽ bị các người tôn giáo khác vô lương tâm 


22 


lung lạc điều khiển em để em đổi đạo hay tiêu một số tiền 
lớn vào các việc mê tín dị đoan vô nghĩa. 


Trước tiên chúng ta phải hiểu quan điểm của người Phật 
tử đối với cái chết. Nói theo khoa học, “đời sống” là một 
loạt lên xuống không ngừng. Tế bào trong cơ thể ta chết 
liên miên và thay thế bởi các tế bào mới. Cũng như vậy, 
sinh và chết phát hiện bất cứ lúc nào. Hiện tượng chết chỉ 
là một cuộc kết thúc gây xúc động của cuộc tiến hành liên 
tiếp ấy. Nhưng kết thúc không thường còn. Thật ra cái 
“trội” lên liền sau khi chết tái sinh phát xuất. Cho nên 
trong Phật giáo cái chết không được gọi là an giấc ngàn thu 
trong tâm tư của một đấng thần linh sáng tạo nào đó mà 
là cuộc tiếp diễn không ngừng trong một dạng thức khác. 
Do vậy không cần thiết phải sợ hãi cái chết. Trong quan 
diểm này, Đức Phật không mô tả nghi thức đặc biệt nào về 
việc sắp đặt tử thi. Tử thi của người chết phải được đem đi 
trang nghiêm vá phải được đối xử thích đáng với niềm 
kính trọng để tưởng nhớ người chết đã có công trong lúc 
còn sống. Hành động quá khứ của người chết (nghiệp) sẽ 
quyết định đời sống tương lai sẽ ra sao. 


Chúng ta đội ơn những gì người chết đã phục vụ cho 
chúng trong lúc tại thế. Phiền muộn nổi lên trong tâm trí 
chúng ta vì lẽ người thân mà chúng ta thương yêu ra đi 
giữa chúng ta. Khi chúng ta tập họp chung quanh xác thân 
người thương yêu của chúng ta, là bạn bè hay thân quyến 
chúng ta tìm nguồn an ủi nơi những người cũng đến chia 
sẻ nỗi buồn đau và ủng hộ tinh thần chúng ta trong giờ 
phút đau buồn. Những việc thực hành văn hóa khác nhau 
(trong tang lễ) rất hữu ích để giảm thiểu niềm đau thương 
của chúng ta. 


23 


TRƯỚC TANG LỄ 


Ngày nay chết trong trường hợp đặc biệt phải cần đến sự 
điều tra thì việc thực hành thông thường tại các bệnh viện 
giảo nghiệm tử thi để kiểm soát nguyên nhân. Đôi khi thân 
quyến phản đối việc này và cho rằng cắt mổ tử thi là phạm 
thánh. Với người Phật tử không có lý do tôn giáo nào mà 
phải phản đối việc này. Đúng ra, việc làm trước tang lễ này 
giúp cho người sống, cho các nhân viên chuyên môn y 
khoa có được nhiều hiểu biết hơn để chữa trị các bệnh tật. 
Việc làm này phải được coi như một công đức về phần 
người Phật tử. Như đã nói trước đây, xác thân vật lý chăng 
là gì cả mà chỉ là hỗn hợp của các chất (đất, nước, gió, lửa) 
sẽ phân hủy khi chết. Cho nên không có lý do nào mà phải 
tin rằng linh hồn của người chết sẽ tức giận khi xác thân 
được sử dụng vào mục tiêu khoa học. Chúng ta có thể an 
tâm chắc chắn là các bác sĩ và các người chuyên môn đều 
có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, rất thận 
trọng trong việc giảo nghiệm tử thi nên các thân nhân 
không cần lo lắng về vấn đề này. Có nhiều người tình 
nguyện khi chết cho bệnh viện và các sinh viên y khoa tử 
thi để nghiên cứu việc giải phẫu. 

Trong việc liên quan trên đây, phải được coi là một công 
đức cao cả của người Phật tử khi cho những bộ phận cơ thể 
mình sau khi chết để có thể giúp ích cho người khác. Chính 
Đức Phật nhiều lần trong tiền kiếp Ngài đã cho xác thân 
của Ngài để người khác được lợi lạc. Ngài đã cho mắt, 
máu, thịt và một lần Ngài đã cho cả xác thân để cứu người 
khác. Phật giáo rất minh bạch về vấn đề này - việc tặng 


24 


các bộ phận của cơ thể đem lợi ích cho người khác là một 
công đức vĩ đại, được nhiệt liệt khuyến khích. 


TANG LỄ 


Trong hầu hết các xã hội văn minh có văn hóa, tang lễ được 
coi là địp buồn phiền, trang nghiêm. Tang lễ của người 
Phật tử phải được cử hành trang nghiêm theo tinh thần ấy. 


Dị đoan lan tràn giữa một số người cho là “rủi ro” khi 
mang về nhà tử thi chết ở một nơi nào đó. Chúng ta chắc 
chắn phải tỏ lòng kính trọng tưởng nhớ đến người chết và 
phải qúy trọng tử thị, và tang lễ phải được cử hành tươm 
tất. Tử thi mang về nhà hay không mang về nhà tùy theo 
gia đình tang quyến. Trong việc này, chúng ta cũng phải 
nêu lên là không sợ hãi hay kiêng cữ gì về việc điều động 
tử thi. Một số người sợ hãi chạm vào tử thi e ngại bị “rủi 
ro”. Nếu quả là như thế thì các bác sĩ và các y tá điều dưỡng 
phải là những người đau khổ nhất trên trái đất! Nếu thực 
tình chúng ta muốn tôn kính tưởng nhớ người ra đi chúng 
ta phải tắm rửa và mặc quần áo cho người chết và không 
để một người lạ hay nhà hòm làm việc này cho chúng ta. 
Phải nhớ rằng, dị đoan, ngu si, và sợ hãi vô lý mang nhiều 
“rủi ro“ đến hơn là biết ơn, thương yêu và khiếu thẩm mỹ. 
Trái với niềm tin thông thường đại chúng, tang lễ ồn ào, 
trau chuốt, và đôi khi phô trương, hay những tang lễ tưng 
bừng tốn kém cả ngàn đồng về những thứ không cần thiết 
mà xưa này được coi như øiệc làm bình thường của người 
Phật tử mà thực ra việc thi triễn này không phải là Phật 
giáo chút nào cả. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm 
đem thực thi các việc trên đây vào Phật giáo. Việc thực 
hành này chỉ là sự tiếp diễn không ngừng của tập quán cổ 


25 


xưa truyền thừa từ thế hệ trong quá khứ được sát nhập một 
cách mù quáng. Khi nhìn một đám tang với các nghi lễ trên 
các người đạo khác thường tưởng rằng cái mà họ đang 
được mục kích là một cuộc vui diễu hành nào đó hơn là 
một tang lễ trang nghiêm. 


Thường thường một loại nhạc rộn ràng được áp dụng thay 
loại trang nghiêm trong lúc tiễn đưa linh cữu. Cho nên 
người ta có cảm tưởng đây là một cuộc lễ có tính cách trình 
diễn phô trương giàu có hơn là để bầy tỏ sự buồn đau chân 
thật kính trọng người quá cố. Phật giáo không phản đối 
việc việc duy trì các việc thực thi văn hóa nếu những việc 
thực hành này không mâu thuẫn với giáo lý của Đức Phật 
nhưng khi thấy các điều đó thực hành phí phạm, hoang 
phí và không cần thiết không đem lợi ích gì cho cả người 
sống lẫn người chết thì không tán đồng và nên loại bỏ. 
Chăng hạn tập tục về việc đốt vàng mã, giấy tiền, nhà táng, 
với mục đích để cho người chết sử dụng bên kia thế giới 
hoàn toàn không Phật giáo chút nào. Tuy nhiên trên 
phương diện tâm lý có thể giảm thiểu nỗi buồn đau, đương 
nhân có thể làm điều gì có thể đem lợi lạc cho người ra đi 
nếu điều đó vô hại và không nên có hành động cực đoan 
tin tưởng rằng điều đó dù sao cũng giúp ích người ra đi. 


Phật giáo không phản đối các cộng đồng thi triển tang lễ 
khác nhau thích hợp cho từng địa phương và thời điểm. 
Nhưng điều quan trọng nhất là các tang lễ phải được khả 
thi và chấp nhận là có văn hóa. 

Nghi lễ áp dụng trong một tang lễ Phật giáo phải đơn giản, 
trang nghiêm, có phẩm cách và ý nghĩa. Tại nhiều quốc gia 
các nhà sư Phật giáo được mời đến nhà tang quyến để thực 
thi một số nghi thức trước khi tang lễ. Cúng hoa và đốt một 


26 


vài ngọn nến hay vài nén nhang được chấp thuận trong 
trường này. 

Thep tục lệ, để tỏ lòng tôn kính người ra đi, bạn bè và thân 
quyến gửi những vòng hoa chia buồn tang quyến. Những 
vòng hoa này không nên gửi đến vào trước ngày tang lễ 
được cử hành vì hoa gửi sớm sẽ bị héo. Khi tang quyến 
thông báo “không nhận hoa” thì điều này phải được triệt 
để tuân theo. 


Vì lẽ thân quyến thường có những ý kiến khác nhau cho 
nên có nhiều tranh luận trong việc thực hành tang lễ. 
Những câu hỏi sau đây thường được nêu lên: 


1. Nên chôn hay hỏa táng? 

2. Nếu hỏa táng, phần tro cốt còn lại phải làm gì? 

3. Nên dùng loại quan tài nào? 

4. Phải mặc đồ đen hay đồ trắng? 

5. Nến phải dùng màu gì, đỏ hay trắng? 

6. Xác có thể để ở nhà bao nhiêu ngày trước khi chôn 
hay hỏa táng? 

7. Chi phí tối đa cho một tang lễ là bao nhiêu? 


Những câu hỏi trên đây được trả lời một cách đơn giản 
như sau: Tang lễ phải cử hành đơn giản, ồn ào giảm thiểu 
đến mức tối đa, nhưng phải có phẩm cách. Có lẽ điều hợp 
lý nhất là thân quyến gần nhất với người qúa cố và một số 
bè bạn thân cận nên cùng nhau thảo luận trong một cuộc 
họp bất thường để tìm ra phương cách tốt nhất trong việc 
sắp xếp cử hành tang lễ cho thích hợp, thịnh hành, trịnh 
trọng và không gây các món chỉ tiêu không cần thiết. Nếu 
như không thể cùng nhau hội họp như trên thì điều tốt hơn 
là nên để cho một nhà thầu nhận việc chung sự được tín 
nhiệm đảm nhiệm cho vì những người này họ biết phải 


27 


làm những gì và như vậy thân quyến đỡ gặp khó khăn trở 
ngại. Điều khuyên tốt là có thể tìm đến một nhà sư khả 
kính và nhờ vị này hướng dẫn gia đình cách thúc tốt nhất 
để sắp xếp việc tang lễ đứng theo đường lối của Phật giáo. 
Nên nhớ là cho đến nay, nghi lễ trong Phật giáo không có 
luật lệ gì khó khăn và cấp tốc mà phải triệt để thi hành. 
Trong tất cả mọi vấn đề chúng ta luôn luôn theo lời dạy 
của Đức Phật để duy trì điều độ và tôn kính trong bất cứ 
điều gì chúng ta làm không gây thiệt hại cho người khác. 
Nếu chúng ta suy gẫm biết ơn đến điều thiện do người quá 
cố đã làm trong lúc còn tại thế, và không quên chính chúng 
ta một ngày nào đó phải ra đi nên chúng ta phải cố gắng 
làm điều tốt trong lúc còn sống thì việc đóng góp của 
chúng ta sẽ có nghĩa lý và được quý trọng 


Cách ăn mặc đúng cách trong tang lễ như thế nào? Trong 
Phật giáo, chúng ta bao giờ cũng được khuyến bảo phải ăn 
mặc tề chỉnh và vừa phải. Không có luật lệ cứng rắn hay 
chặt chẽ nào bắt chúng ta phải ăn mặc như thế nào trong 
tang lễ, tuy nhiên phương diện thẩm mỹ dạy chúng ta nên 
ăn mặc mầu tối và tránh các trang sức trong ý niệm tôn 
kính cảm nghĩ của tang gia và tưởng nhớ đến người quá 
cố. Phụ nữ trong tang chế vẫn có thể đeo nhẫn cưới hay 
nhẫn hứa hôn. Tốt nhất là mặc đồ đen, trắng, xám hay các 
màu tương tự, vấn đề hoàn toàn do cá nhân quyết định 
trong ý niệm sở hữu dù đồ đen thường được công nhận 
tượng trưng trong lúc tang chế. 


Xác chết nên giữ bao lâu trước khi chôn hay hỏa thiêu? Với 
người sống trong khí hậu nóng và ẩm thấp, chúng ta hiểu 
rằng phân hủy mục rữa rất nhanh nên việc giữ xác lâu mất 
vệ sinh. Ngoài ra, việc giữ lâu khiến cho tinh thần thân 
nhân bị căng thăng vì phải kể cận xác chết trong một thời 


26 


gian dài quá lâu thực ra không cần thiết. Cũng có một số 
thân nhân vì quá đỗi đau thương đã hôn hay sờ mó xác 
chết quá đáng. Đành rằng cảm nghĩ tình cảm cao độ với 
người quá cố mà thân nhân phải chịu đựng, nhưng tình 
cảm này không nên quá mức và không nên khuyến khích. 
Khi không được chỉ bảo ta phải giữ xác bao lâu cho đúng, 
ta cũng nên khôn ngoan không nên kéo dài các lễ nghi. 
Theo luật lệ thông thường, thời gian việc giữ xác chết chỉ 
vào khoảng một hay hai ngày đủ để sửa soạn việc tang lễ 
cũng như để thông báo cho bạn bè thân quyến. 


Vào ngày chôn cất, các nhà sư Phật giáo được mời đến để 
triển khai các nghi thức tôn giáo cần thiết tại nhà và tại 
nghĩa địa. Có một số người đem heo hay gà quay tượng 
trưng những phẩm vật cúng cho người quá cố. Việc làm 
này không nên tán thành trong Phật giáo vì đưa đến sự 
giết hại các loài vật vô tội. Đem hy sinh các con vật để dâng 
cúng cho người ra đi phản lại giáo lý từ bi của Đức Phật 
nên phải được loại bỏ. Đơn giản với một vài tràng hoa 
cùng với vài nén nhang và đèn nến đủ để tượng trung cho 
các phẩm vật dâng cúng. 


CHÔN VÀ HỎA TÁNG 

Nhiều Phật tử hỏi là nên đem chôn hay hỏa táng người 
chết. Phật giáo là một tôn giáo tự do nên linh động trong 
vấn đề này. Không có luật lệ cứng rắn hay bắt buộc trong 
vấn đề này. Tuy nhiên tại một vài xứ Phật giáo, việc hỏa 
thiêu thường được thi hành. Việc lựa chọn cách này hay 
cách khác tùy thuộc nguyện vọng cuối cùng của người quá 
cố hoặc ý muốn của người thân nhân. 


29 


Theo quan niệm hiện đại, hỏa táng là một hình thức rất vệ 
sinh, nên cần được khuyến khích. Vì y tế được cải tiến, vì 
nạn nhân mãn, đất đai ngày càng hiếm có, cho nên việc 
hỏa táng thích hợp hơn. Nên để đất cho người sống hơn là 
xây đầy những mộ chí. 


Dù chôn cất hay hỏa táng, một số người nặng tình cảm, ưa 
bỏ những vật dụng quí giá vào quan tài ngưòi chết với hy 
vọng rằng người chết sẽ dùng đến. Việc chôn hay hỏa 
thiêu những vật quý giá như vậy không có nghĩa lý gì hết. 
Thay vì bỏ những vật dụng đó vào quan tài hay lò thiêu, 
tốt hơn là đem quần áo, giầy dép, và những thứ khác cho 
những người nghèo khổ, khốn cùng, hoạc tặng các hội tù 
thiện. Bất cứ sự giúp đỡ nào cho người nghèo và người 
túng quấn là một hành động đáng khen vì có lợi cho cho 
cả người sống lẫn người chết. Việc sợ hãi không dám cho 
kẻ khác dùng đồ vật của người chất thật vô nghĩa và sai 
lâm. 


LƯU GIỮ TRO CỐT 


Câu hỏi thường được đặt ra là có nên chôn tro cốt, gìn giữ 
để thờ cúng hay hay đem rắc xuống biển. Đức Phật không 
để lại một chỉ thị rõ ràng về vấn đề này. vì Ngài muốn 
chúng ta hiểu xác thân chỉ là sự hỗn hợp của vật chất và 
sau khi chết, những thứ này lại trỏ thành những nguyên 
tố. Đức Phật dạy xác thân là do các nguyên tố đất, nước, 
gió, lửa lập thành. Sau khi chết, hai chất còn lại là đất và 
nước trở thành tro sau khi thiêu, không còn một ý nghĩa 
về tâm linh gì cả. Vì di thể của người chết là những người 
ta thương yêu, nên chúng ta phải kính trọng. Nhưng 
chúng ta phải hiểu là không nên quá xoắn xít quanh những 


30 


di thể này, hoặc nghĩ rằng dù sao chúng ta chăng còn liên 
hệ gì với người đã chết. Kinh Phật dạy rằng sau khi ta chết, 
thần thức thoát khỏi thân xác, và gá vào một thân xác khác 
ở một nơi nào đó. 

Việc lưu giữ xác chết có từ hồi xa xưa của chúng ta. Vào 
thời đó, người ta tin rằng linh hồn bất tử. Trường hợp 
những người Ai Cập ướp xác vì họ hy vọng người chết vẫn 
còn có thể liên lạc được với người sống. Những lăng mộ vĩ 
đại và những lâu đài đuợc xây dựng để gìn giữ xác chết. 
Nhưng những việc thực hành này chỉ dành cho các nhân 
vật quan trọng như vua chúa và các vị lãnh đạo tôn giáo. 
Phần còn lại, xác chết của dân chúng chỉ được chôn cất sao 
cho thuận tiện, 


Trái lại một tập tục khác gọi là thờ cúng tổ tiên. Theo đó, 
người sống liên lạc với người chết qua nhũng tập tục lễ 
nghi chung quanh bàn thờ người chết. Điều này đưa đến 
việc lưu giữ tro cốt trong bình hoặc đồ thờ. Việc làm này 
vẫn còn được thi hành cho đến ngày nay. 


Một số người thích thờ cúng tro cốt trong nhà, một số 
người khác lại đem chôn, hoặc đem tro cốt rắc xuống bIển 
hay xuống sông. Đây là tập tục căn bản của Ấn Độ Giáo vì 
họ tin rằng tro cốt cuối cùng sẽ hợp nhất với lực đã khai 
sáng ra nó. 


Áp dụng một trong nhũng phương pháp trên không có gì 
hại cả. Nhưng chúng ta đừng quên là Phật tử, chúng ta 
phải áp dụng phương pháp nào. Chúng ta cũng đừng hiểu 
lầm rằng để tro cốt ở những nơi thiêng liêng như chùa 
chiền, người quá vãng sẽ được “an toàn” vì không bị 
nghiệp lực lôi kéo. Việc để tro cốt trong chùa chắng có gì 
hơn ngoài việc biểu lộ sự kính trọng với người đã khuất. 


31 


Trong Phật đạo. việc giữ tro cốt người quá cố hoàn toàn do 
tang quyến định đoạt tùy theo sỡ thích và lễ nghi. 


THỜI GIAN ĐỂ TANG 


Khi một người chết, thân nhân thường dành một thời gian 
để tang. Thời gian này tùy theo sự liên hệ của người quá 
cố với những thân quyến trong gia đình có tang . Trong 
thời gian này, thân nhân phục sức theo một lối nào đó, 
tránh các hội hè, đình đám và du hý. Một số người mặc đồ 
trắng, một số khác mặc đồ đen, một số không tham dự các 
lễ cưới hay những tiệc tùng thời gian một năm v.v. Việc 
trên không phải là đặc lệ của người Phật tử phải áp dụng 
vì kinh Phật không hề nói đến. Tuy nhiên các cộng đồng 
đã đặt ra một số nghi thức riêng biệt căn cứ theo tập tục 
văn hóa của mình, và được chấp nhận là của “Phật tử”. 
Hậu ý của họ là để tưởng niệm người quá vãng, nhắc nhở 
việc tử vong của chính mình, và phát triển nguồn tỉnh giác 
tâm linh. Nếu áp dụng một cách sáng suốt, và nếu các việc 
thực thi không làm trở ngại gì đến cuộc sống, là Phật tử, 
chúng ta không có lý do gì để phản đối. Con đường của 
người Phật tử là Trung đạo, con đường điều độ trong tất 
Cả mỌI VIỆC. 


NGHI THỨC SAU TANG LỄ VÀ CÁC BUỔI LỄ 
TƯỞNG NIỆM. 


Rồi có những câu hỏi về nghi thức sau tang lễ. Một số 
người cầu nguyện cho người chết vào ngày thứ bẩy, ngày 
thứ 49, vào ngày thứ 100, trong khi một số người khác, 
ngoài việc làm lễ cầu nguyện vào ngày thứ bẩy, còn làm lễ 
sau ba tháng và một năm. Một số người tin tưởng là thân 


32 


thức người chết có thể trở về vào những thời gian đặc biệt 
đó. Tïn hay không tin, việc đó không quan trọng với chúng 
ta. Một buổi lễ để tuởng niệm người quá cố, được bạn bè 
và tang quyến tham dự cùng nhau chia sẻ về tâm linh, hỗ 
trợ tỉnh thần và làm vơi nỗi đau buồn của thân nhân rất là 
cao quí. Các buổi lễ như vậy không cần thiết phải được tổ 
chức vào một ngày đặc biệt nào đó. Bất cứ ngày nào thuận 
tiện cho tất cả mọi người là đủ để chấp nhận được cho việc 
tổ chức buổi lễ này. 

Ngày Thanh Minh không phải là lễ hay tập tục của Phật 
giáo. Tuy nhiên đó là một việc làm tốt khi cả cộng đồng 
đành một ngày riêng biệt để tưởng niệm những người quá 
cố, cùng nhau làm sạch sẽ các nghĩa địa và dâng hoa để tể 
tỏ lòng tôn kính. Việc này cho thấy con cháu người quá cố 
tỏ lòng hiếu thảo và làm tròn nhiệm vụ đối với tổ tiên. Phật 
giáo không hề phản đối việc bày tỏ lòng biết ơn và tưởng 
nhớ cao đẹp này khi những hành động đó giúp các giới trẻ 
tỏ bày lòng tôn kính những người già cả, và tích cực thực 
thi truyền thống vinh danh hương hồn tổ tiên. Tuy nhiên, 
việc một số người gây ấn tượng sợ hãi là nếu không thi 
hành những tập tục nói trên, người chết sẽ hiện về hành 
hạ và nhiễu loạn thân quyến là hoàn toàn vô căn cứ. 


ĐẶT BÁT CÚNG DƯỜNG 


Trong hầu hết các cộng đồng, các buổi lễ tôn giáo thường 
đuọc thi hành trong một thời gian theo sau tang lễ. Việc 
làm này của người Phật tử là góp phần trong phần cúng 
dường và hồi hướng công đức cho người quá cố. Thân 
nhân tang quyến và một số bạn bè thường mời các nhà sư 
và dâng cúng vật dụng cần thiết như thực phẩm và thuốc 


33 


men. Việc dâng cúng này góp phần vào đời sống vật chất 
của các vị thánh thiện được coi như là một hành động công 
đức. Những người Phật tử hiểu biết còn tặng phẩm vật cho 
các tổ chức từ thiện, những người nghèo khó, túng thiếu, 
và các kế hoạch xây dựng cơ sở tôn giáo cũng như ấn tống 
kinh sách tôn giáo quảng bá cho dân chúng v.v. để tưởng 
nhớ mãi mãi đến người đã khuất. Những người thành tâm 
dâng cúng với một tấm lòng khẩn thiết, tâm địa họ trở nên 
phóng khoáng. Họ có những hành động tốt như vậy là để 
tưởng nhớ và tạo sợi dây liên lạc tâm linh với người quá 
cố. Nếu người quá vãng ở trong một vị thế thuận lợi để 
tiếp nhận các nguồn sóng tâm linh (hồi hướng công đức), 
họ sẽ nhiều điều lợi lạc. Mặt khác nếu họ không ở trong 
một môi trường thuận lọi, những việc thiện đó cũng không 
phí phạm vì nó giúp cho người sống, một khi đã có tư 
tưởng tốt, sẽ có một tâm hồn cao đẹp. Các nhà sư Phật giáo 
tại bất cứ chùa nào lúc nào cũng sẵn sàng khuyến cáo tang 
quyến phải làm những điều cần thiết trong việc cúng 
dường . 


KẾT LUẬN 


Chúng tôi tha thiết hy vọng các bậc lãnh đạo Phật tử địa 
phương nhận thức được một số tập tục nói trên đang thịnh 
hành có tính cách tiêu cực và thành kiến, ngõ hầu cải tạo 
để cho bất cứ những tập tục nào mà chúng ta thi hành phải 
có đầy dủ ý nghĩa. Các bậc lãnh đạo của chúng ta nên đánh 
giá lại những tập tục hiện hành và nhận thức những điều 
khẩn thiết để cải tổ việc giáo dục quần chúng và việc phổ 
biến rộng rãi mục tiêu này. 


œ-# s& 


34 


THE BUDDHIST WAY 
K. S. DHAMMANANDA MAHA THERA 
Malaysia, 1989 


35 


36 


INTRODUC TION 


Happy events such as birth and marriage, and sad 
Occasions like sickness and death in a person“s existence 
very often necessitate the observance of certain rites, 
which have been performed in every society from time 
Immemorial. Such rites, which originated even long before 
the various major world religions became established, 
have been handed down by our forefathers, and ¡in the 
passage of time, have gradually assumed the form of 
traditional customary practices until the present day. We 
continue to practise many of these rites through ignorance 
and fear, not daring to change or discard them even with 
the acquisition of a modern education and sophisticated 
life-style. 


In particular many of the rites performed on sad occasions 
like death and funerals are shrouded in mystery and 
superstition, and very often incur a tremendous financial 
burden on bereaved families. This is one of the major 
reasons why many Buddhists are easily converted to other 
religions because it offers good ammunition for other 
religionists to hurl their criticisms and attacks on the 
Buddhists. It is imperative that the Buddhist community 
in this country should awaken to this situation and make 
courageous efforts to make reforms in the performance of 
their rites and rituals in consonance with correct Buddhist 
religious principles. 


This book presents in a simple and understandable 
manner the various rites which could be performed by 
Buddhists on happy and sad occasions in their lives. lt is 


3Z 


hoped that they will make efforts to understand them and 
practise them when the occasion arises. By so doïng, they 
will not only attain satisfaction and a sense of seCurity in 
the knowledge that they are performing proper Buddhist 
rites, but also help to enhance the image of their own 
religion in the eyes of others. 


Tan Teik Beng, President 
Buddhist Missionar Societ, Malaysia 
1% January 1969 


38 


THE BUDDHIST WAY 


DUTIES OEF PARENTIS IN THE UPBRINGING OE 
THEIR CHILDREN 


The birth of a child is a happy event. Having a baby and 
bringing him up ¡is an adventure that can be embarked 
upon happily and with confidence. At the same time it 
means the beginning of a long period of sacrifice and 
responsibility for the parents. Even though human beings 
are far advanced on the evolutionary ladder, their young 
normally take a long time to mature and become 
independent. Parents have the onerous duty of bearing 
the responsibility of caring for their children and 
nurturing them to become useful adults of the future. 
However over the centuries, societies have developed 
certain well-tested formulae to guide parents in this task 
of child rearing. In this connection religion plays a central 
role in providing parents with a framework within which 
to train the young in ethics, behaviour and morality. In 
Buddhism, the Buddha has given very useful advice on 
the duties of parents towards their children and vice versa. 
The Sigalovada Sutra is perhaps the best known of these 
valuable injunctions. The Buddha related an incident of 
how he had once noticed a young man performing a 
simple ritual of bowing to the six directions (north, south, 
east, west, zenith and nadir). Upon being questioned as to 
the meaning and intent of his acHon, the young man 
replied that he did not know the significance of his 
performance but that he was merely following his late 


39 


fathers advice. Characteristically, the Buddha did not 
condemn the young man for performing such a ritual, but 
øave it a useful meaning by a practical interpretation. He 
said that the act of paying respects to the six directions 
sipnifies honouring and fulfling ones dutes and 
obligatons to ones parents, teachers, religious 
personalities, one's wife, children and employees. Thus, 
we see that the Buddha laid great emphasis on a person/s 
relationship with others, but more especially so between 
parents and children. Parents must care for they children, 
by allowing them their independence when the time is 
ripht and by giving them their rightful inheritance in due 
course. ©n the other hand, children on their part are duty- 
bound to care for their parents by extending to them filial 
devotion. This is done out of mutual respect and gratitude 
towards them and not out of expectation of any reward in 
return. It is indicated here that there is a close link between 
religion and parent-children relationship. Parents should 
not fail to underscore the religious significance of the birth 
of a child. A family that develops its relationship along 
sensible established religious lines cannot go wrong. 


Parents are duty-bound to develop such a relationship 
based on their religious cultural heritage. Whilst other 
religionists have their formal and obligatory baptisms and 
christenings to perform, Buddhist parents need only bring 
their children to the temple so as to re-affirm their faith in 
the Triple Gem and to seek refuge ¡in the Buddha, the 
Dhamma and the Sangha. Having sought refuge in the 
Triple Gem parents themselves may be endowed with the 
confidence in the up-bringing of their children with the 
firm assurance that they are being protected from all evil. 


40 


We cannot deny the existence of evil forces around us 
which are malevolent towards human beings and which 
could cause harm. Bringing a child to the temple, and 
having sacred traditional religious services performed in 
1ts favour would definitely contribute to the well-being of 
the child. This could also be considered as the initial step 
in associating the child with the temple which if continued 
from a very tender age, could become part and parcel of 
1ts life. This habit If maintained up to adult lie would 
serve the person in good stead when confronted with 
problems. 


BLESSINGS SÉVICES FOR CHILDREN 


The reciting of Sutras imparts very beneficial effects on a 
child. lt was reported that during the Buddhas time, 
when a child who was in a critical condition due to 
external evil influence was brought before him, the 
Buddha instructed that the Sutras be recited by an 
assembly of monks. The resultant effect was that the child 
averted death and lived to a ripe old age. In fact he was 
called Thyuwaddhana meaning “long life“ because he 
was no longer in danger of a premature death. 


WHY DO WE GO TO THE BUDDHA FOR REEFUGE? 


When those who believe in a god experience Ífear, sOTrOW 
or any disturbance they pray for help and protection. 
Many Buddhists ask whom they can turn to when they are 
confronted with insecurity. In such circumstances 
Buddhists can recall the Buddha to their mind and seek 


41 


solace. There is no doubt that the Buddhist concept of god 
1s different from that in other religions but when they 
contemplate the supreme qualities of the Buddha, his 
great victories, and his calm and noble characteristics, 
their minds will be calmed and they will gain confidence. 
Even many other religionists say øod is not a person, but 
a force which is personalized ¡in the mind. When their 
minds are calmed and strengthened by focusing on this 
power, they are in a position to face disturbances to 
evaluate the problems and find the means to overcome 
them. Buddhists can overcome their problems in a similar 
manner by recalling the image of the Buddha. Naturally 
many of our problems are caused by the mind and mind 
alone is able to solve them through understanding and 
confidence. That is why the knowledge of the Dharma is 
important. When the mind ¡is strengthened through 
inspiration and devotion towards the Buddha ¡it can 
overcome the sense of helplessness and fear of evil spirits, 
of being left alone, and confidence ¡s regained. Thus is 
what is meant by goïng for refuge to the Buddha. 


Whilst seeking refuge for the child at the temple, offerings 
of flowers, incense, candles or fruits may be made at the 
shrine room and the resident monks invited to recite sutras 
for the blessing of the immfant. If so desired, the advice of 
the monks may also be sought for a suitable Buddhist 
name to be given to the child. 


As the child grows up, It is the responsibility of parents to 
bring the child regularly to the temple to enable it to 
associate with religious-minded people and to listen to 
simple religious discourses and sermons and đerive 
benefit therefrom. In course of time the child will get used 


42 


to performing Buddhist practices and will feel comfortable 
amidst the serene atmosphere in the temple surroundings. 
Of course children should also be brought to the temple 
for special blessing services on important occasions like 
their first day at school, examinations, birthdays and other 
happy events. When children get used to listening to the 
sutras, they acquire immense confidence in themselves 
because they know that through the beneficial influence of 
the sutras, they are being protected. They therefore tend to 
perform better in whatever undertaking they set out to do, 
and as a result are less nervous, feel more secure and will 
no longer have the dread of being left utterly helpless. 


BUDDHIST EDUCATION & CULTURAL 
PRACTICES 


An effective way to introduce religious lessons for the 
young on morality and ethics is by using pictures, 
1llustrations, religious symbols and by giving interesting 
talks on Buddhist legends and stories. This method may 
appeal to many people, especially the young and it can 
help them to appreciate Buddhism much better. Certain 
stage períormances or sketches depicting historical 
Buddhist legendary events can also help to create a good 
and lasting impression on the young minds. 


To lead children on the right path, parents themselves 
should first set the example and lead ideal lives. It is 
impossible to expect worthy children from unworthy 
parents. Apart from Kammic tendencies, children are 
imnfluenced by the defects and virtues of parents too. 


43 


Responsible parents should take precaution not to 
transmit negative traits to their children. 


The Buddha“s advice regarding traditions and customs 
was neither to accept nor to reject anything without first 
considering whether such practices are meaningful and 
useful. Less emphasis is placed on these methods once a 
person has learned the Dhamma to lead a meaningful 
Buddhsst life. The Buddha says that whatever methods we 
use to train the mind, our attitude should be like a man 
who used a raft to get across a river. After having crossed 
the river, he did not cling on to the raft, but left it on the 
river bank to continue his Journey. Similarly, cultural 
practices should be regarded merely as an aid to gain 
inspiration and not as an end in themselves. 


Buddhist cultural practices vary from country to country. 
When performing these traditional practices, we must 
be careful not to categorise Buddhism as belonging to any 
one of them. For example, we should not think in terms of 
Chinese Buddhism, Sinhalese Buddhism, Japanese 
Buddhism, Thai Buddhism, Burmese Buddhism or 
Tibetan Buddhism. This only creates disharmony, 
discrimination and misunderstanding. We should also be 
aware of certain so-called Buddhist leaders who try to 
reinforce their own Buddhist labels by incorporating 
many forms of charms, divine powers, mystical and 
supernatural practices and concepts to hoodwink the 
masses. Such unscrupulous actions are done with a total 
disregard to what the Buddha has said about such 
practices. 


44 


Another common practice among Buddhists ¡is to hold 
blessing services in their new homes. Whenever people 
move into new dwelling houses, or when shifting house 
from one locality to another, it is the general custom 
among Buddhists to invite monks to perform blessing 
services so as to ensure that the place will be well 
protected spiritually as well as be a peaceful abode for all 
who dwell in it where happiness, peace and harmony will 
pervade. Similarly, such blessing services could also be 
performed when occupying new business premises, or 
whenever a new business is launched. 


MARRIAGE 


According to the Buddha, as a child grows into adulthood, 
1t 1s also the duty of parents to find a suitable spouse for 
their offspring. Of course this 1s not the custom nowadays 
in modern society, but nevertheless parents can be 
supportive when their children begin to look for suitable 
mates for themselves. This would be the best opportunity 
to help them not only materially but also in the form of 
offering discreet advice and guidance ¡in the choice of 
suitable partners, so as to avoid pitfalls in life. If the 
children had been coming to the temple regularly, the 
chances are that they would have had the opportunity to 
associate with other Buddhist youths who share with them 
the same religious values and interests and who would 
invariably make good marriage partners. 


It has been noticed that many Buddhists in this country 
tend to forget their spiritual obligations when it comes to 
the most important and auspicious occasion of their lives 


45 


— their marriage. lt is customary in Buddhist countries for 
engaged couples to invite monks to their homes for a 
blessing service. This could be performed either before or 
after the wedding which normally takes place at the 
Registry of Marriages or at the homes of the parties 
concerned. It ¡is hoped that all Buddhist couples would 
full their obligations ¡in this manner when they get 
married. 


Simple offerings of flowers, incense and candles are all 
that are required for the short blessing service to which the 
parents of both parties together with their relatives and 
friends could be ¡invited to participate. Such blessing 
service, øiven on the auspicious day, would be a definite 
sprritual contribution to the success, peace, harmony and 
happiness of the newlyweds. 


Infatuation alone is not a sufficient basis for a successful 
marriage; hence young people should well be advised to 
be sure of the spiritual side of their affair before taking the 
final vows. When a couple embarks on marriage by 
observing religious tenets, they are bound to have greater 
respect for the institution of marriage and they will 
naturally turn to religion in times of stress for solace. After 
having been happily married the young couple should 
themselves strive to become good and responsible 
Buddhist parents to their own children of the future. 


RELIGIOUS RTTES 


Although religious rites, rituals and ceremonies are not 
favoured by intellectuals, such practices are nevertheless 
important for developing and maintaining the devotional 


46 


aspects of a religion and for creating a sense of inspiration 
among the masses. For many people, cultivating devotion 
1s the first important step towards the experience of a 
religion. If there ¡is no devotional and cultural aspects 
attached to Buddhism, people may be drawn to some 
other kind of beliefs or practices, even though they are 
aware that such pracHces are steeped ¡n superstition or 
blind faith. 


It is Important for religions to have some harmless rituals 
and reasonable practices for people to express their 
devotion and spiritual feelings. Many of the Buddhist 
ceremonies help to cultivate good habits and positive 
emotions amongst the followers who consequently 
become more tolerant, considerate and cultured people. 
When performed with understanding and earnestness, 
these traditional practices tend to strengthen one“s beliefs 
as against a mere intellectual approach. Buddhism 
without any devotion would be rather cold, detached and 
academic. 


TABOOS 


Most races have their own taboos. In Malaysia perhaps we 
have more than our fair share of them because the three 
major ethnic groups have their own animistic beliefs and 
each is influenced by the others. Because of ignorance, fear 
and superstition each group tends to accept the beliefs of 
others rather than studying them rationally and 
discarding them as being irrelevant to modern society. For 
example many Asian communities believe that they must 
not clip their finger nails after dark nor wash their haïr on 


47 


certain days of the week. Some people think that it is bad 
luck to see shaven headed religious men the first thing in 
the morning whilst others will not sweep their houses after 
dark. It is even believed to be bad to carry meat around at 
night for fear that it might attract evil spirits. Some parents 
advise their children to carry a piece of metal to protect 
themselves from ghosts. Then there are those who believe 
that howling dogs and hooting owls at night could bring 
bad luck and that a twitching of the left eye is a bad omen. 
Some people consider these as very serious issues. But 
those who ignore them are free from fear and 
đisturbances. 


What ¡is the Buddhist attitude towards such beliefs? 
Where does rational thinking end and superstition begin? 
They all seem to originate im our fear of the unknown. 
Sometimes there are practical reasons for observing 
certain beliefs. For example it is of course inadvisable to 
cut one“s fingernails in the dark simply because one could 
cut one⁄s finger in the process. 


As far as evil spirits are concerned the Buddha has said 
that so long as we practise loving-kindness towards all 
beings, visible and invisible, so long as we do others no 
harm by living sensibly and believing in the power of the 
Dhamma or the Truth as expounded by the Buddha, and 
so long as we develop our right understanding by 
studying his Teachings, nothing can harm us. This again 
means we have to develop our religious devotion and 
confidence by visiting the temple regularly, and by having 
useful discussions with religious teachers so as to enrich 
our understanding of the Dhamma. The temple must be a 
place where people can gain more knowledge and 


46 


understanding to get rid of superstitious beliefs and to 
eradicate undue fear in the minds of innocent people. 


CHARMS & BLACK MAGIC 


Ït is common practice among many Asian communities to 
think that they are the victims of black magic and charms 
whenever they face some unhappy, experiences in their 
lves  At the slghtest ¡indicaion that something 
unpleasant has happened they would often run off to 
consult seers, astrologers, mediums and “bomohs/. Of 
course the livelihood of these vendors of magic and 
charms depends on telling their customers that something 
1s wrong or that some evil forces have been employed by 
someone to bring about their family misfortune. They then 
claim to be able to counteract these evil forces and charge 
large sums of money by promising to “cure“ them. More 
often than not the only effect is that these unsuspecting 
victims end up becoming lighter in their pocket and as a 
result are none the wiser for their experience. Popular 
Buddhism has not been spared by the antics of these 
quacks and charlatans, some of whom even going to the 
extent of masquerading themselves as monks to make a 
fast dollar from their unsuspecting victims. But the 
Buddha has declared in no uncertain terms that many of 
Our misfortunes are essentially created by the untrained 
Impure minds and it is only through our own efforts and 
understanding that we will be able to overcome them. 


In this country particularly there are a great many such 
beliefs. This may be because the three major races have 
their own peculiar beliefs, and a great deal of interchange 


49 


had taken place so much so that there had developed a 
tremendously varied set of beliefs which are uniquely 
Malaysian. 


The Buddhist cure for misfortune of any kind is as 
sclentific as the methods of modern psychiatry. It is 
summarized in the Second Noble Truth - The Cause of 
Suffering. Before we can look for a cure to misfortune (II 
luck, bad health, loss of someone or something personal 
and family problems) we must get to the root of it. We 
must examine rationally what actually is happening and 
understand that only we alone can overcome the 
misfortune. Concentration certainly will strengthen the 
mimnd to understand the cause of the problems in order to 
find a solution. In the case of sickness, a calm mind helps 
to effect a cure faster. By merely appealing to the 
5upernatural to overcome misfortune ¡is not the proper 
solution to end suffering. We must reflect calmly that 
misfortune is the lot of anyone who is born into this world 
and that what happens to us must be looked at rationally 
so that a reasonable solution could be found. This is not 
fatalistic — it shows that each individual, using the Right 
Effort can rid himself of misfortune. 


IMAGES, HOLY WATER, HOLY THREAD, 
TALISMANS & AMULETS 


Society in general is better educated now than it has ever 
been in the past, but in spite of vast advances achieved in 
the field of scientific knowledge, many people still suffer 
from fear, suspicion and insecurity. The root cause of these 
states of mind stems from ¡ignorance, uncertainty and 


50 


craving. Because of our ignorance of the non-existence of 
a permanent self, we believe in our ego and this belief 
Ø1ves rise to craving. We are filled with insatiable desires 
and fear of losing that which we possess. We fear that we 
will be harmed or that we will face “bad luck “. So what do 
we do? We turn instinctively to our animistic past and 
depend on special talismans and amulets to protect us. 
The Buddha has clearly stated that external objects are not 
strong enouph to protect those whose minds are weak and 
confused. Our only security ¡is to take refuge in our 
knowledge of the truth and in our realization of the true 
nature of the self and other phenomena. Once we 
understand that there ¡is no reality in a self that can be 
harmed, we become secure and confident. No harm can 
come to him who is unafraid, unselfish or undeluded. 


However, it does not mean that Buddhism condemns the 
use of certain religious objects like a pendant of the 
Buddha image to give us a sense of security. Many great 
men had found solace and comfort by contemplating on 
the serene and calm image of the Buddha. The first Prime 
Minister of India, Mr. Nehru said that when he was 
imprisoned by the British his only source of comfort was a 
tiny Buddha image which he had with him. Of course the 
image itself had no magical power. But what it symbolized 
was the great qualities of the Buddha who had himself 
remained caÌm and unaffected by the attacks made against 
him by his enemies and it was this symbol that reminded 
Nehru of his own strength with which he could face 
adversity calmly. We too can carry images of the Buddha 
Or inscriptions of the sutras around with us to give us 
confidence. Many sutras end with the invocation: “By the 


51 


power of this truth, may victory be mine“ or “may 
happiness be mine“. This shows that as Buddhists we do 
not believe in the animistic power of images or talismans, 
but that they are to be regarded as mere aids which could 
help us to gain confidence in ourselves. 


In the same way some Buddhists also go to temples, to 
collect bottles of holy water and pieces of string over 
which the sutras have been recited with great 
concentration. These also give psychological strength and 
confidence to the user because they remind him of the 
truth which was uttered in the sutras and which recall the 
words of the Buddha. 


SICKNESS 


Recently there have been many criticisms levelled against 
Buddhist leaders that they do not seem to care for those 
who are sick. Critics point out that followers of certain 
other religions do go from hospital to hospital comforting 
sick patients. Such concern for the sick 1s something which 
is indeed commendable. In Buddhist countries devotees 
invite monks to visit the sick and the monks are more than 
willing to render assistance in this respect. In fact learned 
monks who are very well versed in traditional medicine, 
are often consulted and they even render their voluntary 
S©TVIC©S. 


Since many Buddhists are not well versed ¡in their own 
religion to counteract the tactics of other religionists, sụch 
apathy only enable the followers of other religions to take 
advantage of the situation to convert them. Such other 
religionists have even gone to the extent of promising 


52 


salvation by frightening their vicims with the threat of 
hell and in this way have won converts! Buddhist monks 
want to have no part in this. However they will willingly 
accompany family members and close friends when 
Iinvited to visit the sick, not only in hospital but at home as 
well. 


Sickness is part and parcel of our daily existence in this 
world, and-we should take ït in our stride. Nevertheless, 
in the event of sickness befalling a person, it would be 
advisable, apart from resorting to modern medical 
treatment, to invite monks to perform religious blessing 
services for the speedy recovery of the patient. Such 
blessings when received with a proper frame of mind will 
exert a considerable spiritual and psychological influence 
on the patient, thus acceleratng his recovery. In 
particular, when the illness happens to be associated with 
the attitude of the patients mind, a blessing service by a 
monk would be most helpful. In instances where the belief 
1s that an illness has been caused by some bad external 
influence or evil spirits, a religious blessing service would 
create a good psychological attitude which 1n turn could 
radiate beneficial vibrations within the body to promote 
speedy recovery. However, as understanding Buddhists, 
we should not surrender ourselves to the erroneous belief 
that evil spirits are the sole cause of our sickness. The 
Buddha“s advice - “ Whenever you are physically sick, 
donít allow your mind also to be sick “ is indeed very true. 
In accordance with this advice, we must be guided by our 
intelligence and common sense to seek proper medical 
attention for our illness rather than to succumb ourselves 
to ill-founded superstition. 


53 


DEATH 


Man is mortal and death is to be expected. However, very 
few people can accept the separation or the fear of what 
happens after death. 


There is so mụuch ignorance among Buddhists regarding 
death that people even change their religion so that they 
can get a “proper“ funeral to ensure a short-cut to heaven. 
Families have been known to be separated because 
children who belong to one religion hastily convert their 
sick parents on their death bed. Some Buddhist children 
are powerless because they have not learned what to do as 
true Buddhists. It is therefore very important for Buddhist 
parents to make their wishes known clearly and to teach 
their children what to do as Buddhists in the event of their 
death. Many ignorant people have taboos against death 
and do not like to attend funerals during certain periods 
thinking that it will bring bad luck to themselves. 


Children must learn from a young age that death is a 
natural part of existence. They must learn not to be 
unnaturally afraid at the sight of coffins and corpses. They 
must know what is the sensible thíng to do at a funeral. lí 
this is not done and when a death occurs, young adults 
will be at a loss and be at the mercy of unscrupulous 
religious people who either use this opportunity to 
convert them to their faith, or make them spend large 
sums of money on superstitious and other meaningless 
practices. 


First of all we must understand the Buddhist attitude 
towards death. Scientifically speaking “Life” is an 


54 


unceasing series of rising and falling moments. The cells 
in our body are constantly dying and are replaced by new 
ones. As such, birth and death are taking place every 
moment. The phenomenon of death ¡is merely a more 
dramatic ending of this continual process. But the end 1s 
not permanent. In fact in the very next “Beat after death, 
rebirth takes place. 5o in Buddhism, death ¡is not “being 
called to eternal rest to he in the bosom of some creator 
đeityˆ but a continuation of a process in another form. So 
there is no need to fear death. In view of this, the Buddha 
đid not prescribe any specific rites regarding the disposal 
Of a COrpse. 


The body of a dead person should be removed with 
dignity and be treated properly out of respect for the 
memory of what the deceased person had done when he 
was alive. His past action (Karma) will determine what his 
future life will be. 


We are grateful for whatever services the dead person had 
rendered to us in the past. Sorrow arises in our minds 
because someone we love has departed from our midst. 
When we gather around the body ofa loved one, as friends 
and relatives we find solace in the company of others who 
share our common sorrow and who give us moral support 
in our hour of grief. The different cultural practices we 
perform are useful because they heÏp us to minimise our 
SOTTOW. 


POST MORTEM 


Nowadays in cases where death has occurred ¡in special 
circumstances  which would  necessiate further 


55 


Investigation, it has become a common practice for 
hospitals to conduct post mortems on the bodies of such 
dead persons to verify the cause of death. Sometimes 
relatives object to this practice thinking that it 1s 
somewhat sacrileøious to cut up or mutilate a corpse. As 
far as Buddhists are concerned there should be no 
religious reason to object to this practice. In fact, if such a 
post mortem could help the living by providing members 
of the medical profession with more information which 
could enable them to cure diseases it should be considered 
an act of merit on the part of Buddhists. As has been said 
earlier the physical body ¡is nothing more than a 
combination of elements which will disintegrate on death. 
So there is no reason to believe that the spirit of the dead 
person will be upset if the body ¡s used for scientific 
purposes. We can be rest assured that doctors and medical 
aides have a high sense of responsibility and professional 
ethics and that they would handle a corpse with the 
utmost respect due to it, so relatives need not be unduly 
worried about this. There are some who even pledge to 
donate their bodies after their death to hospitals for 
medical students to study anatomy. 


In this connection, it is considered an act of the highest 
merit for Buddhists to donate parts of their bodies after 
death so that others would benefit from them. The Buddha 
himself on numerous occasions in his previous lives 
donated his body for the benefit of others. He gave his 
eyes, blood and flesh and on one occasion sacrificed his 
whole body ín order to save the lives of others. Buddhism 
1s very clear on the issue — that the donation of vital organs 


56 


for the benefit of others brings great merit and is to be 
strongly encouraged. 


FUNERALS 


In most cultured and civilised societes a funeral is 
considered as a sad and solemn occasion. A Buddhist 
funeral should accordingly be a solemn occasion and 
should be conducted as such. 


There is a widespread superstition among some people 
that it ¡is “bad luck “ to bring a corpse into a home 1Í a 
person has died elsewhere. We are bound to show our 
respect for the memory of the dead person to treat the 
body with proper respect by giving it a decent funeral. 
Whether the body ¡is brought home or not depends on 
what 1s most convenlent for the bereaved members of the 
family. In this connecHon we should also mention that 
there should be no fears or taboos regarding the handling 
of a dead person. Some people are afraid to touch a corpse 
thinking they will be faced with “bad luck “. If this were 
true doctors and nurses should be the most miserable 
people on earth! If we truly wish to honour the memory of 
our departed ones, we should bathe and dress the body 
and not leave it to some stranger from an undertaker“s firm 
to do it for us. Remember that superstition ignorance and 
Irrational fear brings more “bad luck “ than gratitude, love 
and good taste. 


Contrary to popular belief, the noisy, elaborate and 
sometimes showy or grand funeral processions costing 
thousands of dollars on unneccesary things and which are 
often regarded as normail “Buddhist practices”, are in fact 


5 


not Buddhist practices at all. It is a total misconception to 
associate all these practces with Buddhism. They are just 
the perpetuaton of age-old customs and traditions 
handed down from past generations which are being 
adhered to blindly. When viewing such funeral rites 
people of other faiths often wonder whether what they are 
watching is a procession celebrating some happy festival 
or a solemn funeral. 


Quite often a loud music instead of solemn music, is 
performed during a funeral procession. One would 
therefore gain the impression that the ceremony 1s 
designed more to make an outward show of affluence 
rather than to express øgenuine sorrow and respect for the 
deceased. Although Buddhism does not object to 
perpetuating cultural practices, so long as they are not in 
conflict with the teachings of the Buddha, it is felt that 
wasteful, uneconomical and unnecessary practices which 
are not beneficial either to the departed or the living 
should be discouraged or discarded altogether. For 
example, the traditional practice of burning paper 
money, joss-paper and symbolic paper houses, designed 
purportedly for the benefit ofa deceased_person for use in 
the life hereafter, is definitely unBuddhistic. However, 1Í it 
helps one psychologically to minimise one“s sorrow by 
making him think he is doïng something beneficial for the 
departed, it is harmless, but nonetheless one should not 
øo to extremes or believe it can help the deceased in any 
Wway. 


Buddhism does not object to different communities 
performing different funeral rites which are suitable for 


58 


each locality and time. But the most important thing is that 
they must be culturally acceptable and practical. 


The rites attached to a Buddhist funeral should be simple, 
solemn, dignifed and meaningful. In many countries 
Buddhist monks are invited to the house of the deceased 
to perform religious rites prior to a funeral. The offering of 
flowers and the burning of a few joss-sticks and candles 
are normally accepted religious practices on such an 
OCCaSion. 


Ït is customary as a mark of respect, for friends and 
relatives to send wreaths of flowers for the funeral. These 
should preferably be ordered so as to arrive at the house 
not earlier than the afternoon before the funeral, 
otherwise on the sad day itself they may be faded. 


However if the obituary notice specifically states “no 
flowers”, then this request should be strictly respected. 


Because relatives have different opinions on funeral rites 
there are many arguments about the proper rituals to be 
performed. People have often asked the following 
questions: 


1. Should there be a burial or cremation? 

2. If cremation, what does one do with the ashes? 

3. What kind of coffin must we use? 

4. Must we wear black or white mourning clothes? 

5. What colour of candles must be used, red or white? 
6. How many days must the body be kept before 
burial or cremation? 


Z. What is the limit of expenditure for a funeral? 


59 


All these questions can simply be answered in this way: 
The funeral must be simple, with the least amount of fuss, 
but with dignity. Perhaps the most sensible thing to do 
would be for the immediate members of the family and 
close friends to have an informal discussion on the best 
way to conduct the funeral service in conformity with 
prevailing pracHce, with quiet dignity and without 
incurring unnecessary expense. lí they are unable to 
attend to this themselves, then it ¡is advisable that this be 
left to a reputable undertaker as he would understand all 
that is to be done and thus will take much trouble and 
responsibility off the relatives“ hands. Advice may be also 
sought from a respectable monk who can really guide the 
family as to what would be the best way to conduct a 
funeral in a befitting manner that would be in accordance 
with the Buddhist way of life. It has to be remembered that 
as far as Buddhist rites are concerned there are no hard 
and fast rules to be strictly observed. In this as in all 
matters we must always try to follow the Buddha“s advice 
to maintain moderation and respectability in whatever we 
do, without causing harm to others. lí we can use the 
Occasion to contemplate with gratitude the good work 
done by the deceased during his life time, to remember 
that we ourselves will have to depart some day and that 
we should do whatever good we can for so long as we live, 
then our contribution would be meaningful and dignified. 


What is the proper attire for a funeral? In Buddhism we 
are advised to always dress decently and moderately. 
There is no hard and fast rules as to what we should wear 
at a funeral, but good taste dictates that we should dress 
sombrely and discard ornaments in deference to the 


ó0 


feelings of the bereaved family and out of respect for the 
memory of the deceased. A woman in mourning may 
perhaps wear her wedding or engagement ring. Ït is 
better to wear clothes which are in black, white, grey Or 
some such related colour but the matter is entirely left to 
the individual and his sense of propriety even though 
“black “ is normally recognised as the accepted symbol for 
mourning. 


How long should a body be kept before burial or 
cremation? We who live ímm a hot and humid climate 
should understand that decomposition takes place very 
fast and that it is unhygienic to keep a body for far too 
long. Besides, it would impose a great strain on the 
relatives of the deceased in having to bear with the 
Proximity of the corpse for a period longer than is really 
necessary. Also certain mourners out of sheer emotional 
grief tend to kiss the body and touch it excessively. This is 
understandable given the strong emotional feelings that 
people have to bear, but it should not be overdone or 
encouraged. While one cannot dictate exactly as to how 
long a body should be kept, it is wise not to unnecessarily 
prolong the rites. As a general rule it seems most practical 
to allow a lapse of about a day or two for funeral 
arrangements to be made and for friends or relatives to be 
informed. 


Ơn the day of the funeral, the services of Buddhist monks 
would again be called on to perform the necessary 
religious service at the home and at the cemetery. It has 
been the practice amongst certain people to offer roasted 
PIgs and chickens as symbolic offerings for the deceased. 
Such a practice 1s not encouraged in Buddhism because it 


61 


involves the killing of innocent animals. To offer sacrificial 
offerings to the departed ones ¡is definitely against the 
teachings of the compassionate Buddha and should be 
discarded. 5imple floral tributes together with the 
burning of incense and candles would suffice as symbolic 
offerings. 


BURILAL & CREMATION 


Many Buddhists have asked whether a deceased person 
should be buried or cremated. Buddhism, being a free 
religion, is flexible on this issue. There is no hard and fast 
rule, although in some Buddhist countries, cremation is 
the normal accepted practice. 


The choice of one method or another should be in 
accordance with the last wish of the deceased or be left to 
the discretion of the next-of-kin. 


In the modern concept however, cremation as a hygienic 
form of disposal of the body, should be encouraged. With 
the improvement ín health standards and the so-called 
population explosion, usable land 1s becoming scarce and 
hence it is advisable to resort to cremation and allow the 
use of valuable land for the living instead of crowding it 
with innumerable tombstones. 


Whecther for burial or cremation, it has been observed that 
certain people for sentimental reasons, would like to put 
valuable personal belongings of the deceased ¡into the 
coffin in the hope and belief that the departed one would 
in some way benefit by it. It 1s a fallacy to expect that burial 
or burning of such belongings would have any merit at all. 


62 


Instead of putting such things inside a coffin or a 
crematorium it would be much more practical and 
sensible to donate the useful personal belongings, such as 
clothing, shoes and many other things to the poor and the 
needy or to some charitable institution. Any help to the 
poor and needy is an act of merit which benefits the living 
and the dead. The fear that some people have with regard 
to the use of belongings of a deceased person is 
meaningless and unsustainable. 


DISPOSAL OFE ASHES 


The question has often been asked whether it would be 
better to bury the ashes, enshrine them ín a building or 
have them strewn into the sea. The Buddha did not leave 
any specific instructions on the matter because he wanted 
us to understand that the body is nothing more than a 
combination of physical materials which will ultimately 
return to the same element groups after death. The 
Buddha taught that the material form of the body is made 
up of the elements of Solidity, Fluidity, Heat and Motion. 
Upon death only two elements will remain, namely 
Solidity and Fluidity which, when reduced to ashes, has 
no spiritual significance. Because we regard the remains 
as a reminder of the dead person whom we had once 
loved, we treat them with respect. But we must not get 
attached to them or even think that they in any way will 
have any link with the person who has since died. 
Buddhism teaches that the life force departs immediately 
after death and that it takes on another life form elsewhere. 


63 


The practice of keeping the remains of the dead goes back 
to our earliest past. In those days when people believed in 
a permanent life force, it was the practice like in the case 
of the Egyptians to preserve the remains in the hope that 
the departed spirit would thereby maintain contact with 
the living. Great imposing tombs and monuments  were 
buiïlt around them. But such practices were reserved only 
for important personages like kings and religious leaders. 
The rest of the population/s remains were simply disposed 
of in any suitable way. 


In contrast to this there 1s another practice, namely that of 
ancestral worship whereby the living maintained contacts 
with the dead by observing ritualistic practices around the 
dead. This gave rise to the practice of preserving the ashes 
in urns or other receptacles to be revered - a practice 
which is still being carried on even to this day. 


Some people wish to enshrine the remains in a building 
while others bury them. Another method 1s to throw the 
ashes ¡into the sea or a river. This is basically a Hindu 
custom where the belief is that the remains will ultimately 
be re-united with the original creative force. 


There is no harm in adopting any of these methods but 
they must not be considered as being specifically 
Buddhist or which Buddhists  must follow. Also we 
should not get the wrong idea that by keeping the remains 
¡in a holy place like a temple the departed person will be 
“safe“ from having to experience the effects of his karma. 
It is alright as a mark of respect in the memory of the dead, 
but nothing more. In Buddhism, the manner of disposing 


64 


Of the remains of the deceased 1s for the bereaved family 
to decide so long as good taste and decorum prevaill. 


PERIOD OEF MOURNING 


When a person dies, close relatives usually spend a 
certain period of time in mourning. The length of the 
mourning period depends upon the ties which existed 
between the deceased and members of the bereaved 
family. During this time they dress in a certain way, 
abstain from most forms of merrymaking and 
entertainment. Some people wear white, others black and 
some do not attend weddings or other celebrations until 
a year has passed and so on. These are not specifically 
“Buddhist“ observances because the Buddhist scriptures 
do not refer to them as such. However  different 
communities have developed certain rites based on their 
own cultural practices and these have come to be accepted 
as being “Buddhist”. Their intention is to honour the 
memory of a departed one, to remind one of his own 
mortality and so develop a greater sense of spiritual 
awareness. lf intelligently followed, and if these practices 
do not interfere with the necessary process of living, then 
as Buddhists we have no reason to object to them. The 
Buddhist Way ¡s the Middle Way, the Path of Moderation 
in AlI Things. 


POST-FUNERA RITES & MEMORIAL SERVICES 


Then there are questions about post-funeral rites. Some 
people hold prayer services for the deceased on the 


65 


seventh day, fortyninth day and on the one hundredth 
day; while others, besides the seventh day, do it after three 
months and one year. Some people do believe that the 
spirit of the dead would return during these specific times. 
But whether or not we believe ¡in this is not important. A 
sensible religious service in memory of the dead where 
friends and relatives gather to share a spiritual experience 
and to give moral support to reduce the grief of the 
bereaved family is ennobling. But there is no necessity to 
Insist that the service must be held on a specific date. Any 
date convenient to alÏ concerned should be acceptable for 
the performance of the service. 


Cheng Beng or All Souls“ day ¡is not a Buddhistic term or 
practice. But it is certainly a good gesture when a whole 
community sets aside a special day to remember their 
departed ones by collectively cleaning the cemetery, and 
offering flowers as a mark of respect. This would indicate 
that the deceased/s descendants are filial and have fulfilled 
their obligations to their forbears. Buddhism does not 
object in anyway to this excellent exercise in gratitude and 
remembrance enabling the young to show respect for their 
elders and to emulate a good traditional pracHce of 
honouring the spirits of departed ancestors. However, the 
fear that some people create in the minds of innocent 
people that the departed will return to torment or disturb 
the family members if they do not perform certain rituals 
1s eroundless. 


ó6 
ALMS GIVING 


Ït is a common practice in most communities to conduct 
religious services for the dead during the prescribed 
periods following the funeral. The Buddhist practice ¡is to 
partake ¡in almsgiving and to transfer merits to the 
departed. To do this relatives and friends of the deceased 
usually invite a number of monks and offer them 
requisites such as food and medicine. These offerings 
which contribute to the material welfare of holy people is 
considered to be an act of merit. Understanding Buddhists 
also extend their donations to charitable ¡nstitutions, 
needy persons and religious bưilding projects as welÏ as to 
publish free religious booklets and literature for 
distribution to the public to perpetuate the memory of the 
departed ones. 


The devotees who give the offerings do so with pure 
hearts and develop a wholesome state of mind. They do 
these good deeds in memory of the dead person, and 
develop wholesome mental links with the dead person. lf 
the departed one is in a favourable position to receive 
these mental radiations (transference of merits) he will be 
greatly benefited. If on the other hand he ¡s not in such a 
position, then the good deeds are not wasted because they 
will help the living persons who generated such good 
thoughts to reach a higher level of spiritual wellbeing. 
Buddhist monks in any temple will gladly assist members 
of the bereaved family with regard to what needs to be 
done to conduct such an almsgiving service. 


6 
CONCLUSION 


It is fervently hoped that our local Buddhist leaders would 
take due cognizance of some_ of the foregoing prevalent 
pracHces which are negative in character and other 
preJjudices with a view to causing reform to be effected so 
that whatever practices that are being carried out by us 
would be more meaningful. It is felt that our leaders 
should conduct a basic reappraisal of current practices and 
recognize the urgent need to bring about such reform 
through public educaton and the widest possible 
publicity be directed towards this end. 


œ-f s& 


68 


Pháp thí thắng mọi thí 
Snqbbadanamn dhartmadana Jinati 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 





